Bao bọc bởi những bức tường đá cũ kỹ, 79 mẫu những khu 
vườn đẹp lộng lẫy, những khu nhà kính, những vòi phun nước 
và nhiều thú vui đang chờ qúy vị. Toàn thể Garden có thể có 
cả hương vị dễ chịu nếu quý vị có cả ngày để dạo chơi. Nếu 
thời gian qúy vị có giới hạn, sau đây là những điểm nổi bật gợi 
ý. Để biết thêm thông tin, hãy mua quà lưu niệm nhiều màu 
sắc Hướng dẫn Vườn Thực Vật Missouri [Guide to the Missouri 
Botanical Garden] tại Garden Gate Shop. 


Những điểm nổi bật 
Climatron® (12) 

Biểu tượng nổi tiếng nhất của Garden, Climatron (1960) là nhà 
kính máy vòm đo đạc đâu tiên của thế giới. Phía bên trong, mùi 
hương, âm thanh, và những thực vật của khu rừng đất thấp mưa 
nhiệt đới đang chờ đợi. Trong năm 2006, Climatron là nơi chỉ có 
thể tới được khi tham dự Chihuly Glass in the Garden. 


Seiwa-en (23) 

Một trong những Vườn Nhật Bản [Japanese Gardens] lớn nhất tại 
Bắc Mỹ là Seiwa-en (1977) rất dễ thương cho cả 4 mùa, Seiwa- 
en mang đến khung cảnh đẹp ngoạn mục. Quý vị hãy nấn ná tại 
các cầu nối khác nhau, các hòn đảo, và các điểm nổi bật của nước. 


Vietorian Area (27-32) 

Đã mở cửa cho công chúng xem vào năm 1859, Missouri 
Botanical Garden là khu vườn thực vật lâu đời nhất hoạt động 
liên tục tại Bắc Mỹ và giữ lại nhiều điểm nổi bật của triều đại 
nữ hoàng Victoria, ví dụ như trang viên nguyên bản, cung mê, và 
lăng mộ của người sáng lập. 


Các buổi tham quan bằng xe điện 

Hãy thưởng thức đi xe điện nửa giờ đồng hồ trong khi được 
hướng dẫn chỉ tiết về lịch sử và các nét đặc trưng của Garden. 
Hãy dừng lại tại 3 địa điểm để khám phá, nếu qúy vị muốn, sau 
đó lấy xe điện kế tiếp. Các xe điện bắt đầu từ. Ridgway Center 
mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều từ tháng Tư đến tháng 
Mười (các ngày cuối tuần chỉ có trong tháng Ba và tháng Mười 
Mộu. Giá về S3 Mỹ kìm mỗi người. 


Các nhà kinh và phụ cận 
. Trung tâm Ridgway (1982) 

Phía ngoài: Nhà nghỉ chân chờ xe điện, Trung tâm Spoehrer 
2. Vườn Lopata Azalea-Rhododendron 
3. Quãng đường đi bộ Kiefer Magnolia (1994) 
4. Vườn hoa hồng Gladney (1915) 
5 
6. 


. Nhà kính làm bằng gạch Linnean House (1882) 
. Sân Bakewell, Vườn gia đình Swift [Swift Family Garden], 
Sân Cohen, Vườn Baer 
7. Vườn Ottoman (2006) 
8. Vườn hoa có hương thơm Zimmerman (1982) 
9. Các khu vườn hoa có dạng hình bầu Heckman (A) (1986) 
và Samuels (B) (1990) 





Magnolia Avạ, 


Để tất cẩ mọi người đều 


được tận hưởng 


Xin hãy giúp chúng tôi duy trì vẻ 
đẹp của Garden để mọi người đều 
tận hưởng bằng cách tuân thủ 
những điều sau: 


* Không có những cuộc ăn uống ngoài trời, 
các thùng làm lạnh, các thú nuôi, các trang. 
bị cắt xén cỏ, hoặc súng cầm tay các loại. 
+ Không thu lượm các thực vật sống, hạt 
giống. hoa, trái cây, hoặc rau quả 

* Cảm ơn quý vị đã không hút thuốc. 

trong Garden, 





* Vứt bỏ tất cả các thứ dư thừa, rác rưởi vào. 
trong các thùng tái sinh và thùng rác đặt 
trên mặt đất. 


* Yêu cầu mặc áo và mang giày. 

* Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp phải 
gọi văn phòng Quan Hệ Công Chúng 
[Public Relations] (những ngày thường từ 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) tại số (314) 
577-0254 trước khi làm việc tại Garden. 














Tên 


ấn 
n: 
dị lim ¿ 














R2 MISSOURI BOTANICAL GARDEN 
4344 Shaw Boulevard s §aïnt Louis, MO 63110 


T7 NT 


9| nem 


s\||tuian 

















SHAW AND VANDEVENTER 





(314) 577-9400 + 1-800-642-8842 + www.mobot.org 


&» 


ADDITIDNAL PARKING 


2 BL0CKS WEST AT 







































R Nơi dừng trạm xe điện 


10. Vườn Hosta (1983) 
11. Sảnh đường Spink (1858) 


12. Nhà kính Climatron® (1960) và những hồ nước phần chiếu 


13. Nhà khí hậu ôn đới Shoenberg (1989) 
14. Vườn đá Heckman (1982) 


15. Bộ sưu tập những cây hình nón thấp Kassabaum 
[Kassabaum Dwarf Conifer Collection] (1984) 


Trung tầm Kemper Center và phụ cận 

16. Vườn trẻ em Doris I. Schnuck: cuộc phiêu lưu Missouri 
[Doris I. Schnuck Children's Garden] (2006) 

17. Vòi phun nước Shapleigh (1974) 

18. Vườn hoa hồng Lehmamn (1974) 

19. Vườn hữu nghị Grigg Nanjing (1995) 























20. Vườn gỗ hoàng dương [Blanke Boxwood Garden] (1996) 


21. Trung tâm William T. Kemper dành cho làm vườn tại gia (1991) 


22. Vườn chạm khắc tổng thống George Washington 
[George Washington Carver Garden] (2005) 


Vườn Nhật Bản [Japanese Garden] và phụ cận 
23. Vườn Nhật Bản Seiwa-en (1977) 

24. Vườn rừng Anh Quốc (1976) 

25. Vườn Đức quốc Strassenfest (2000) 


26. Toà nhà John §. Lehmann (1972) ~ 
Không mở cửa cho công chúng. 


Khu vực Victorian và phụ cận 
27. Vườn gia tộc Kresko thời nữ hoàng Victoria 
[Kresko Family Victorian Garden] (1997) 


Tower Grove Ave, 


|| | Quán ăn của Gardef. 


28. 
20. 


30. 


3 


32. 
33. 
34. 
35. 
36. 





Nhà Tower Grove (1849) và vườn thảo mộc 


Mê cung Kaeser Maze (1987) 


và nhà quan sát Piper Observatory (1996) 


Toà nhà hành chánh Shoenberg 
[Shoenberg Administration Building] 
(1849, mở rộng năm 1909) ~ 

Không mở cửa cho công chúng. 


. Toà nhà Bảo Tàng [Museum Building] (1859) — 


Không mở cửa cho công chúng. 
Lăng tẩm [Mausoleum] (1887) 


'Toà nhà hình tháp Victory of Science Over Ignorance. 
'Vườn hoa lily Jenkins [Jenkins Daylily Garden] (1988) 
'Vườn Suối khô [Dry Streambed Garden] (1982) 


'Vườn Goodman Iris (1984) 


Máy rút tiễn tự động ATM 


.9006Misanri Botaical Garden. Nhiếp ảnh bồi công ty Mat Bendkr,JI Lane, 
Josh Monken, Ryan Runberver, ani Kevin Woli, Bản để do Tom Wileockson, 


1www-maperdfteom đò Mat Bender cập nhị. Được iyĐằng 100% giấy íi sinh sau 


"hi đã được sử dụng. Được địch bồi Ilermtiomil Insitte 





Mở cửa phục vụ công chúng từ năm 1859, “Shaw's Garden” là khu vườn thực vật lâu đời nhất trong nước 
hoạt động liên tục. Người sáng lập Henry Shaw từ Sheffield, nước Anh đến St. Louis vào năm 1819 và đã 
thiết lập thành công một doanh nghiệp nhập khẩu các máy móc và vũ khí trang bị cho những người đi khai 
hoang về phía tây. Ông xây dựng nên những khu vườn của mình nhằm làm nơi để nghiên cứu và trưng bày 
thực vật. Ngày nay, Garden vừa là nơi Di Tích Lịch Sử Quốc Gia và là viện khoa học và giáo dục nổi tiếng 
thế giới với các nhà nghiên cứu thực vật trên 35 quốc gia trên toàn cầu. 


Hãy gia nhập buổi chiêu đãi Garden! 
Bên cạnh việc vào cửa miễn phí không hạn chế nói 
chung, các thành viên của Garden còn nhận được thiệp 
mời cho những sự kiện, những buổi xem trước, các cuộc 
thao diễn và bán hàng chỉ đặc biệt dành riêng cho các 
thành viên. Các thành viên mua sắm luôn được 10% 
giảm giá trong các quầy Garden Gate Shop và Little 
Shop, và hưởng mức giảm 10% trong Gardenˆs café 
§assafras hàng tháng của Những ngày Thành viên 
[Members` Days] khi có các bài thuyết trình đặc biệt 
và trình diễn được lên chương trình. Quan tâm đến việc 
tham dự một lớp học? Các thành viên nhận được các 
quyền lợi đăng ký sớm và giảm giá cho các lớp giáo 
dục dành cho những người lớn và trề em. Hãy ghé lại 
Quây Dành Cho Thành Viên [Membership Desk] và 
tham gia ngay hôm nay, hoặc hãy gọi (314) 577-5188 
hoặc ghé trang web www.mobot.org. 


Các sự kiện đặc biệt 


Cuộc trưng bày hoa phong lan [Orchid Show] 
(Tháng Hai cho đến giữa tháng Ba) 


Những ngày văn hoá của người Hoa [Chinese 
Culture Days](Cuối tuân thứ Ba của tháng Năm) 


Lễ hội âm nhạc [Whitaker Music Festival] 
(Các buổi chiều thứ Tư trong tháng Sáu, 
tháng Bầy và một phần tháng Tám) 


Sinh nhật của người sáng lập Henry Shaw 
[Henry Shaw's Birthday]) (24 tháng Bảy) 





Lẽ hội Nhật Bắn [Japanese Festival] 
(Cuối tuần của ngày Lao Động) 


Những gì tốt nhất của Thị trường Missouri 
[Best of Missouri Market] 
(Cuối tuần đầu tiên của tháng Mười) 


Gardenland Express Holiday Flower and Train Show 
(Lễ tạ ơn cho đến Tết tây) 


Christmas Carols, Chanukah, Kwanzaa 
(Tháng Mười Hai) 


Các giờ mở cửa 

9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều mỗi ngày. 

(Đóng cửa vào ngày 25 tháng Mười Hai) 

Các giờ đi bộ buổi sáng: Các ngày thứ Tư và thứ Bầy, 
7 giờ đến 9 giờ sáng (chỉ ở các tầng trệt) 


Lệ phí vào cửa 
Lệ phí vào cửa người lớn nói chung (từ 13 tuổi trở lên) là $8 
Mỹ kim. Những thành viên hội làm vườn và trẻ em (12 tuổi 
trở xuống) miễn phí. 

Các cư dân của thành phố/ngoại ô St. Louis, có chứng nhận 
nơi cư ngụ, trả lệ phí vào cửa là $4 Mỹ kim và được miễn lệ 
phí vào cửa vào những sáng thứ Tư và thứ Bảy từ 9 giờ đến 
12 giờ trưa (ngoại trừ các dịp lễ đặc biệU. 

Các mức giá khác nhau áp dụng cho các sự kiện 

quan trọng. Các mức giá có thể được thay đổi. 





Phương tiện di chuyển cổ sẵn 
Các xe lăn có sẵn tại quầy bán vé, quý vị nào đến trước có 
trước. Nếu có các câu hồi về phương tiện di chuyển có sẵn, hãy 
gọi (314) 577-0254 từ 8:30 sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến 
thứ Sáu. TDD: (314) 577-9430 





Thuê phương tiện tiện ích 
Đặt kế hoạch cho buổi tiệc của quý vị, sự kiện cho công ty, 
đám cưới, hoặc chiêu đãi tại Garden. Hãy gọi (314) 577-0200 


Các nhóm du lịch 

Hãy thưởng thức các cuộc đi dạo tự: đặt ra hoặc các chuyến 
xe điện cá nhân và các mức giảm lệ phí vào cửa cho các 
nhóm 15 người trổ lên. Hãy gọi (314) 577-0275 

hoặc 1-800-332-1286. 


Các bữa ăn 

Quán ăn Garden's café, Sassafras, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 
5 giờ chiều mỗi ngày. Ăn trưa phục vụ từ 11 giờ đến 3 giờ 
chiểu. Hãy gọi (314) 577-5196. Terrace Café tại Kemper 
Center bán các loại thức ăn nhẹ và bánh mì sandwich từ ngày 
01 tháng Tư đến 31 tháng Mười. 


Mua sắm 

Tại Garden Gate Shop có bán các cây cảnh, quà tặng tỉnh 
xảo, và các phụ tùng làm vườn 7 ngày một tuần , từ 9 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều. Hãy gọi (314) 577-5137. Cửa hàng 
Little Shop Around the Corner tại 4471 Castleman Drive bán 
các loại đồ cổ và đổ sưu tập từ thứ Ba đến thứ Bảy, 10 giờ 
sáng đến 4 giờ chiều. Hãy gọi (314) 577-0891. Tất cả số tiên 
thu được do bán hàng đều là nguồn lợi tức của Garden. 


k2 MISSOURI BOTANICAL GARDEN 


4344 Shaw Boulevard s Saint Louis, MO 63110. 
(314) 577-9400 + 1-800-642-8842 + www.mobot.org, 04/06 


1301.1907 .0019100211100)00-400191-) 





...ầ nơi của vẻ đẹp, sự hài hoà thiên nhiên, 
khám phá phiêu lưu, và niềm vui gia đình. 
Shaw”s garden được xây dựng vào năm 1859 
và là khu vườn thực vật lâu đời nhất hoạt 
động liên tục trong nước. 


W Missouri BOTANICAL GARDEN 


